1 


CẮM NANG HƯỚNG DẪN 


THIÊN QUÁN TRÍ HUỆ TĨNH 


(Tranquil Wisdom Insight Meditation) 


Chứng đắc Niết bàn với Chánh niệm về Tâm Từ (Metta) 


Dựa trên Những lời dạy cổ xưa nhất 


Bhante Vimalaramsi 


Và David Johnson 


Chuyển dịch Việt ngữ: Dịch giả Hông Điệp 


Hiệu đính: Nguyễn Trung Công 


Bản quyền 2015 Bhante Vimalaramsi. 


Tất cả các quyền được bảo lưu. 


Nhà xuất bản: Dhamma Sukha Publishing 
ISBN-1O: 1508569711 

ISBN-13: 978-1508569718 

Xuất bản lần đầu: Tháng 7 năm 2015 


Tái bản lần thứ hai: Tháng 7 năm 2017 


Cùng Tác giả: 

Loạt Tác phẩm Chiếc lá Phật Pháp, The Dhamma Ledƒ Series 2014 

Thiên là Cuộc sống, Cuộc sống là Thiễn - Meditation is life, Life is Meditation 2014 
Phật Pháp SốngSống — Moving Dhammna, Cuốn 1, 2012 


Hơi thở Tình Yêu - Breath oƒ Love, 2011 


Tác phẩm của tác giả David Johnson: 


Con đường tới Niết bàn, 2017 (cuốn sách này về các biện pháp thực tập và chỉ dẫn cao cấp) 


Dành cho người muốn chứng nghiệm Diệt Khổ 


thông qua Đoạn trừ Tham 


NỘI DUNG 


Giới thiệu 

Chánh niệm là gì? 

Tại sao chúng ta thực hành “Metta” (Tâm Từ) 
Tư thế ngồi ban đầu 

Các chỉ dẫn cơ bản về Tâm Từ 

Mim cười 

Những điều xao lãng 

Chướng ngại hành thiền 

6R (6 biết) (6 Biết) 

Người Bạn Tâm linh 

Thiền Tha thứ 

Thiền hành (Thiền với đi bộ) 

Thực hành Liên tục 

Đưa Metta vào Tất cả 

Tiến triển và Thiền na (Jhana) 

Tứ vô lượng tâm (Brahmaviharas) và Niết bàn 
Các lợi lạc của Tâm Từ-Yêu thương 

Tâm TỪ trong Cuộc sống Hàng ngày 

Tài liệu Tham khảo 

Lời Cảm ơn 


Chia sẻ và HỒi hướng Công đức 


36 


35 


37 


GIỚI THIỆU 


Mục ổích của Cuốn Cẩm nang Hướng dẫn này nhằm để giúp những người mới 
bước chân vào thiền, ứng dựng giáo huấn của Phật Pháp giúp Diệt Khổ và Đoạn 
Trừ Vô minh. Cuốn Cẩm nang này bao gồm những chỉ dẫn thiền cơ bản để thực 
hành Thiền Quán Trí huệ Tĩnh (TWIM) theo hướng dẫn của Ngài Bhante 
Vimalaramsi. TWIM là một phương pháp thiền được viết trong các bộ Kinh của 
Phật, bao gồm An trú Cao quý trong Chánh niệm Tâm Từ-Yêu Thương (Metta), 
Chánh niệm Tâm Bi (Karuna), Chánh niệm về HỶ (Mudita), và Chánh niệm về Xả 
(Upekkha). 


Tứ vô lượng tâm —- Tứ Phạm hạnh (Brahamaviharas) được Đức Phật mô tả qua 
các bài giáo huấn đầu tiên được ghi lại trong Tập Trung BỘ Kinh!. Các chỉ dẫn 
trong cuốn cầm nang hướng dẫn này dựa trên chính các Bài Kinh và các chú giải 
nhất quán với các Bài Kinh đó. Các chỉ dẫn về “Chánh Tinh tấn - chúng ta gọi là 
6R (6 biết)”. 6R (6 biết) này sẽ được giải thích cụ thể sau. 


Hầu hết các phép thực hành Chánh niệm của Phật giáo ngày nay thường lấy hơi 
thở làm đối tượng hành thiền (đối tượng để chú tâm). Các phép thực hành hiện 
nay thường chỉ sử dụng Metta và BrahmaViharasTứ Vô lượng tâm như các phép 
“thiền bổ trợ” để giúp các học viên thư giãn và để làm “dịu” cuộc sống nói chung. 


Tuy nhiên, Phật mô tả phép thực hành Chánh niệm Metta nhiều lần trong các Bài 
Kinh hơn là Chánh niệm Hơi thở (Angpanosoti); tổng cộng là tám lần đối với 
Thiền hơi thở và hơn một trăm lần đối với thiền Metta. 


1 Tuyển tập Trung BỘ Kinh, do Bhikkhu Bodhi và Bhikkhu Nanamoli dịch (Somerville, MA: Wisdom 
Publications, 1995) 


Mặc dầu nhiều thiền sư ngày nay không giảng dạy hoặc ủng hộ quan điểm này, 
Phật thực sỰ đã kết luận rằng thiền hành Metta và 
BrahmaViharasBrahmaViharas bản thân chúng sẽ dẫn tới chứng đắc Niết bàn Tối 
thượng. Bài Kinh “Đi cùng với Tâm Từ” Tương Ưng Bộ Kinh (Samyutta 
Nikaya46:54(4) đã nói rõ điều này)”. 


TWIM, áp dụng Metta hay Tâm Từ làm đối tượng chính của thiền, dễ dàng hơn 
và có kết quả nhanh hơn là thiền hơi thở. TWIM bao gồm cảm giác ấm áp mạnh 
mẽ và tươi sáng, giúp bạn thực tập dễ dàng hơn, vì làm bạn thấy thích thú tu 
tập. Khi thực hành Pháp này, bạn lan tỏa Tâm Từ, và lan tỏa cảm giác này tới 
người khác. Pháp thực hành này một mặt giúp bạn thực hành hạnh Bồ thí, mặt 
khác giúp bạn tạo được cho mình cảm giác khỏe mạnh và mãn nguyện. Bạn thực 
hành Pháp này không chỉ khi ngồi thiền hành, mà trong tất cả các hoạt động hàng 
ngày của mình. Điều này sẽ tạo ra động lực cho bạn ngay từ khi thức giấc cho tới 
khi bạn đi ngủ. Thực hành liên tục có thể sẽ dẫn đến kết quả rất nhanh. 


Pháp TWIM bao gồm một bước rất quan trọng được mô tả trong các bài Kinh, 
nhưng thường bị hiểu nhầm hoặc bỏ sót ở hầu hết các phép thực hành Chánh 
niệm của Phật giáo ngày nay. Bước này chính là chìa khóa để chứng đắc Niết 
bàn. Bạn sẽ học về phép thực hành này ở sau, đó là bước “Thư giãn”. 


Cuốn cẩm nang này là hướng dẫn thực hành mức cơ bản. Mức hiểu sâu hơn về 
TWIM, các mô tả về Quán, các cấp độ Tuệ, và các tham chiếu của bộ Kinh hỗ trợ 
phép thiền nằm ngoài Cẳẩm nang. Cuốn sách: “Thiền là Cuộc sống, Cuộc sống là 
Thiền sẽ cung cấp các thông tin đó một cách cụ thể và chỉ tiết. 


Các cuốn sách khác như “Hơi thở Tình yêu” và Phật Pháp Sống” cũng sẽ có các 
hướng dân thực tê khi bạn đã hiệu hơn vê pháp thực hành này. Một cuôn sách 
khác có tựa đê: Bản đô của Phật? do một học sinh cập cao là Doug Kraft, là một 
cuôn tham khảo bô ích nữa cho các khái niệm và trải nghiệm vê TWIM. 

?Xem thêm ở trang web www.dhammasukha.org để hiểu thêm về chủ đề này 


'Bhante Vimalaramsi, Thiên là Cuộc sống, Cuộc sống là Thiền (Annapolis: Nhà xuất bản Dhamma Sukha, 
2014). 


*Vimalaramsi, Hơi thở Tình yêu (Jakarta, Indonesia: Nhà xuất bản Ehipassiko) 


*Vimalaramsi, Phật Pháp Sóng, Tập 1 (Annapolis, MO: Nhà Xuất bản Dhamma Sukka, 2012). 
Vimalaramsi, Hơi thở Tình yêu (Jakarta, Indonesia, Nhà xuất bản Ehipassiko) 


SDoug Kraft, Bản đô của Phật (Grass Valey, CA: Nhà Xuất Bản Blue Dolphin, 2013) 


Chánh niệm là gì? 


Ngày nay, khái niệm “Chánh niệm” đã trở nên quen thuộc và thường được diễn 
giải khác với khái niệm mà tôi tin là Phật đã dạy nguyên thủy. 

Bạn có thể nghe là Chánh niệm có nghĩa là quán (quan sát) những gì khởi lên 
(bắt đầu), an trụ (tồn tại) ở đó, tập trung để hiểu bản chất của điều khởi lên. 
Mục ốích là càng tập trung cao vào “đối tượng thiền”, thì sẽ càng quán chiếu 
được tôt hơn. 

Tuy nhiên, đây không phải là Chánh niệm mà Phật đã dạy từ thời nguyên thủy, 
mà ngược lại, đây được gọi là “tập trung một điểm”: ”tập trung — chú tâm” hoàn 
toàn vào đôi tượng. 


Phật đã rút ra từ các trải nghiệm của Ngài và mô tả trong bài 36 Trung BỘ Kinh, 
tên là Kinh Mahasaccaka, rằng “tập trung một điểm” sẽ làm tâm tĩnh lại nhất 
thời, nhưng sẽ không dẫn tới việc thấu hiểu về sự khổ và nguyên nhân của khổ, 
hoặc chứng được Niết bàn. Vì lý do này, Phật phủ nhận về Phương pháp “tập 
trung một điểm”. Hầu hết các giảng viên ngày nay đều lỡ vấn đề này. Nhưng Kinh 
số 36 đã nói rất rõ. Phật phủ nhận các giáo huấn của Alara Kalama và Uddaka 
Ramputta — các giáo viên về phương pháp thiŠn tập trung giỏi nhất thời đó. Phật 
từ bỏ không theo học những người này để tiếp tục công cuộc tìm kiếm của Ngài 
trong sáu năm tiếp theo. 


Dưới đây là một định nghĩa chính xác, rõ ràng và ngắn gọn về Chánh niệm như 
Phật đã giảng: 


Chánh niệm có nghĩa là Nhớ (để ý) và Quán (quan sát) cách Tâm di chuyển từ đối 
tượng này sang đối tượng khác. 


Phần đầu định nghĩa là nhớ việc quan sát Tâm, và kéo tâm quay trở lại đối 
tượng thiên khi tâm trí xao lãng. Phân tiêp theo của Chánh niệm là Quán cách 
thức tâm di chuyển tỪ sự này sang sự khác. 


Trí huệ (Insights) sẽ đạt được khi Quán cách thức tâm trí của bạn tương tác với 
sự vật & hiện tượng, khi chúng khởi lên —- không phải là Quán các sự vật hiện 
tượng đơn thuần. Chánh niệm thực sự lờ nhớ để Quan sát cách thức tâm di 
chuyên và phản ứng với những gì khởi lên ở giây phút hiện tại. 


Với chánh niệm, chúng ta có thể hiểu được cách thức các sự vật hiện tượng 
khởi lên và qua ổi, từ đầu đến cuối. Chúng ta sẽ không quan tâm tới tại sao 
chúng lại khởi lên — đây là việc của các nhà tâm lý học và triết học. Chúng ta chỉ 
quan tâm tới cách thức chúng khởi lên và qua đi — và cách thức tâm trí của chúng 
ta tương tác với những khởi này trong suốt cả quá trình. 


Khi chánh niệm đã sắc bén, bạn có thể hiểu “Tham” có nghĩa là gì. Tham là thứ 
kéo tâm trí bạn ra khỏi đối tượng thiền. Các căng thẳng và sự cứng nhắc sẽ xuất 
hiện cùng với các cảm giác và suy nghĩ. Tham là điều bắt đầu quá trình “nhận 
dạng” qua đó, bạn bắt đầu cá nhân hóa mọi thứ với “Tôi thích điều này”, hoặc 
“Tôi không thích điều này”. 


Thiền Chánh niệm là một quá trình quán chiếu cách thức tâm trí di chuyển từ 
điều này sang điều khác, từ giây phút này sang giây phút khác. Chánh niệm cho 
phép chúng ta nhìn rõ và chính xác cách thức quá-trình-vô-ngã của suy nghĩ và 
cảm giác khởi lên và trôi qua như thế nào. Chúng ta đồng hoá quá trình này chính 
do mình, và chúng ta bắt đầu có các suy nghĩ cá nhân hóa (take it personally — vơ 
vào mình). Quán và hiểu được cách thức tâm di chuyển từ điều này này sang 
điều khác, cách tâm cá nhân hóa các trải nghiệm và tạo ra cái “Tôi”; là một trong 
các Trí Huệ quan trọng ở cách thực hành này. Việc có góc nhìn khách quan đối 
với tất cả các sự vật hiện tượng; giúp thiền sinh tự thấy được bản chất thực sự 
của tỒn tại. Cuối cùng, bạn sẽ trả lời được câu hỏi: “Tôi là ai (hoặc cái gì)?” 


Một khía cạnh quan trọng khác nữa của chánh niệm, là khi chúng ta đã nhớ và 
quán được là kéo bản thân trở lại khi bị lạc - để nhớ rằng chúng ta nên “trở về 
nhà”. Về vẫn đề này, tôi sẽ trình bày cụ thể hơn ở phần chu trình 6R (6 Biết) sau 
đây. 


“Phật gọi quá trình này là Duyên khởi hay Paticcasamuppada. 


10 


Tại sao chúng ta thực hành Metta Tâm từ? 


Như đã nói ở trên, Phật nói về thiền Metta nhiều hơn là nói về Thiền hơi thở. 
Ngài nói rõ ràng rằng thiền hành Metta, là một phần của thiền Brahmaviharas 
(Tứ Vô lượng Tâm), sẽ dẫn tới chứng đắc Niết bàn. Những lý do này là đủ để 
chúng ta thực hành thiền Metta. Tuy nhiên, còn có các lý do khác nữa. 


Đầu tiên, đó là việc sử dụng Kinh này làm chỉ dẫn, Dhamma Sukkha dạy phương 
pháp Thiền hơi thở (Anapanasati) khác so với Thiền Tập trung Một điểm. 
Phương pháp thiền hơi thở tập trung vào chóp mũi hay bụng không được nhắc 
đến trong bài Kinh này. Phật chưa từng nhắc đến việc tập trung vào hơi thở - 
Ngài chỉ nói quan sát và biết rõ hơi thở đang thế nào trong thời điểm hiện tại và 
quan sát diễn tiến của Tâm trong khi chúng ta đang thở. Khi tâm bắt đầu xao 
nhãng, là khi chúng ta áp dụng phương pháp 6R (6 biết), nhẹ nhàng, không 
cưỡng cầu, đưa sự chú ý trở về đối tượng của thiển. Ề 


Chúng tôi muốn rằng các thiền sinh đã thực hành Thiền hơi thở từ trước, sử 
dụng một đối tượng thiền hoàn toàn khác. Nếu không, họ sẽ, một cách cố hữu, 
quay trở lại cách thức mà họ đã được dạy trước đó, sử dụng thứ mà chúng tôi 
coi là “các thói quen xấu”. Điều này có thể dẫn đến các nhằm lẫn và không tiến 
bộ. Chúng tôi muốn tránh cách thực hành có nhiều mâu thuẫn với cách thực 
hành cũ của họ. 


Thứ hai, chúng tôi thấy rằng Thiền Metta và BrahmaViharas dễ hơn do cảm giác 
dễ chịu mà thiền Metta mang lại. Điều này rất quan trọng cho những người mới 
bước chân vào thiền. Thiền hơi thở thường khó để làm chủ, vì cách thực hành 
này yêu cầu tâm trí phải tập trung hơn. Với Thiền Metta, với bản chất dễ chịu, 
bạn có thể tập trung vào đối tượng thiền lâu hơn, khi thiền thì thú vị hơn. Có thể 
nghe hơi lạ, khi chúng ta nói rằng thiền là thú vị. 


11 


ThỨ ba, chúng ta sẽ đạt được tiến bộ nhanh hơn với thiền Metta vì cảm giác 
thiền Metta, bản chất, là dễ chịu. Các bạn hãy nhớ rằng đây là thiền về cảm giác, 
đó là cảm giác dê chịu, hạnh phúc. 


Cuối cùng, thiền Metta là thiền cảm giác, khác với bất kỳ phép thiền hành nào 
tập trung vào các bộ phận của cơ thể (Quan sát cơ thể & quan sát cảm thọ). 
Phép thực hành này tập trung vào cảm giác Từ ái yêu thương. Việc này tránh các 
“thói quen xấu” nào mà bạn có thể có (khi đã thực hành các pháp môn khác). 


Vì vậy, hãy bắt đầu. 


8 Để biết thêm về phương pháp Thiền hơi thở của chúng tôi, mời các bạn ghé thăm trang web, 
www.dhammasukha.org, nghe một bài giảng về Kinh Satipatthana, nơi chúng tôi giảng giải kỹ lưỡng về 
vấn đề này. 


12 


Tư thế ngồi ban đầu 


Trước khi thiền, rất hữu ích nếu bạn có một chỗ tương đối yên tĩnh để ngồi 
thoải mái và thẳng lưng. 


Không nhất thiết phải ngồi bắt chéo chân. Và chắc chắn kiết già không phải là tư 
thế bắt buộc. Một tư thế ngỒồi mà bạn quen và cảm thấy dễ chịu, có ích hơn là 
một tư thế lạ và dễ gây đau nhức. Ở phương Tây, nhiều thiền sinh thấy ngồi bệt 
dưới đất là một việc khó. Trong trường hợp đó, hãy dùng một chiếc ghế thay thế 
tư thế làm bạn nhức mỏi. Không có “Phép màu” nào ở dưới mặt sàn. 


Bạn hãy tránh ngồi dựa nhiều vào ghế. Ngồi thẳng lưng. Tư thế ngồi nên là thoải 
mái. Mục tiêu là giảm hết mức có thể các nguyên nhân gây nhức mỏi vật lý, làm 
giảm khả năng chú ý của bạn. Chúng ta đã có quá đủ các chướng ngại trong tâm 
làm phiên. 


13 


Chỉ dẫn cơ bản về Tâm TỪ 


Khi bạn thực hành Chánh niệm về Tâm Từ, hãy bắt đầu lan tỏa cảm giác yêu 
thương và sự tử tế tới chính mình. Hãy nhớ tới thời điểm khi bạn hạnh phúc. 
Khi cảm giác hạnh phúc khởi lên, đó là cảm giác ấm áp và thoải mái. 

Có người có thể phàn nàn rằng - thực ra chúng tôi nghe thường xuyên — không 
thể nhớ nổi kỉ niệm đẹp. Vậy, chúng tôi hỏi, “Bạn có thể tưởng tượng ôm một 
em bé trong tay và nhìn thẳng vào mắt của bé hay không? Các bạn có cảm thấy 
dễ chịu không? Khi em bé mỉm cười, bạn có cười không?” 


Một ý tưởng khác là hãy hình dung bạn đang ôm một chú cún con. Khi bạn nhìn 
vào cún, bạn tự nhiên mỉm cười và chơi đùa với cún. Cảm giác bạn tạo ra là âm 
áp, rạng rỡ và thứ cảm giác chân thành này lan tỏa ra từ ánh mắt, tâm trí và trái 
tim bạn. 


Khi bạn đã tạo ra được cảm giác này, hãy dùng cảm giác này để ước (nguyện, 
câu mong) cho chính bản thân bạn được hạnh phúc. “Như khi lúc đó tôi đã hạnh 
phúc, tôi mong giờ đây mình cũng hạnh phúc như thế.” Tiếp tục nhắc nhở bản 
thân bằng câu “Tôi mong mình bình an,” “Tôi mong mình hạnh phúc” “Tôi mong 


mình thanh thản.” (“nguyện cho tôi được hạnh phúc”, “nguyện cho tôi được an 
vufí”...) 


Bạn có biết cảm giác bình an và thanh thản thế nào không? Hãy đặt cảm giác đó 
và bạn vào khu vực trái tim và lâp đây bản thân với cảm giác hạnh phúc đó. 


Khi cảm giác đó không còn rõ ràng, hãy ước/ nguyện trong tâm: “Tôi mong mình 
tĩnh tại” “Tôi mong mình thanh thản” để khởi lên cảm giác hạnh phúc. Một 
cách chân thành, hãy mong ước bản thân bạn được hạnh phúc! Hãy yêu lấy 
chính bản thân bạn. Cảm giác hạnh phúc này là đối tượng hành thiền (đối 
tượng đặt sự chú tâm). 


Mỗi lần cảm giác này giảm đi, hãy lặp lại vài “câu mong ước” trong tâm. Chỉ cần 
lặp lại vài lần trong tâm trí- đừng biến chúng thành thân chú (mantra). Nhắc ổi 
nhắc lại một câu sẽ không mang lại cho chúng ta cảm giác chúng ta mong muốn. 
Chúng ta chỉ cần một câu để nhắc bản thân khởi lên cảm giác hạnh phúc. Khi 
cảm giác đã khởi lên, hãy bỏ việc nguyện ước bằng lời. 


14 


Có nhiều thiền sư chỉ tập trung vào việc nhắc đi nhắc lại những câu nguyện ước, 
nhưng điều đó không có tác dụng. Việc lặp đi lặp lại một câu, biến đối tượng 
hành thiền thành câu nói, chứ không phải là cảm giác. 

Có người tưởng tượng dễ dàng, người khác thì không. Việc bạn nhìn thấy rõ 
ràng đối tượng thiền hay không không quan trọng. Bạn chỉ cần biết là đối tượng 
thiền đang ở đó. Hãy cảm thấy chính mình ở giữa trái tim, và bao bọc chính mình 
bằng cảm giác hạnh phúc, mãn nguyện. 


Chúng ta thực sự mong muốn “cảm thấy dễ chịu”! Cảm giác thanh thản, hay bình 
an, hay yêu thương, hay nhẹ nhàng, hay tốt bụng, hay rộng rãi, hay vui vẻ, hay rõ 
ràng, hay tĩnh tại, hay chấp nhận. Hãy đón nhận điều này khi ngồi thiền. Cảm 
thấy dễ chịu là điều tốt. Hãy cho phép bản thân như vậy, hãy cảm nhận sự mãn 
nguyện này. 


Bạn chẳng có nơi nào để đi cả, bạn đang có một kỳ nghỉ nho nhỏ. Không cân làm 
gì khác ngoài việc cảm thấy hạnh phúc và lan tỏa cảm giác hạnh phúc này tới 
chính mình. Bạn có làm được điều này không? Đừng cố gắng hạnh phúc. Hãy 
hạnh phúc! Hãy mãn nguyện. Hãy bình an - ngay tại đây, vào lúc này. Bạn được 
phép cảm thấy hạnh phúc trong ít nhất là 30 phút! 


Đây là Phương pháp thiền về cảm giác nhưng đừng Quán quá mức vào khu vực 
trái tim để cố tạo cảm giác Metta. Đừng ép buộc có cảm giác, khi nó không có. 
Đừng đặt toa xe trước con ngựa. Mỉm cười và cảm nhận nụ cười đó bằng cả cơ 
thể bạn. Khi bạn nói lời mong ước, hãy khởi lên tâm TỪ. Và nó sẽ tự lan tỏa tại 
vùng ngực. Hãy chân thành mong ước cho bạn được hạnh phúc. Hãy tin tưởng 
điều này, và biết rằng bạn thực sự mong muốn mình được hạnh phúc. Hãy sống 
trong cảm giác này, biết cảm giác này ở đây và hãy mỉm cười với cảm giác đó. 

Có thể sẽ có vài chướng ngại khi bạn cố gắng nói điều này với chính mình, 
“Không, tôi không xứng đáng được hạnh phúc!” Sự chối bỏ hạnh phúc này là một 
sự xao lãng. Chúng tôi sẽ đề cập đến các việc xao lãng này sau. Chúng tôi sẽ giải 
thích các biện pháp giải quyết chúng để bạn có thể cho phép bản thân cảm nhận 
và thực hành Metta lâu hơn. 


Sau này, khi bạn bắt đầu gửi Metta tới người khác, hãy biết rằng các chướng 
ngại tương tự có thể xuất hiện. Đây cũng là việc xao lãng. Không có lý do gì mà 
người khác không được hạnh phúc. Hãy chấp nhận và cho phép bản thân được 


15 


hạnh phúc và bình an. Sau đó, vì bạn hạnh phúc trong tâm, bạn sẽ vui vẻ chia sẻ 
cảm giác đó tới chúng sinh khác. 

Khi bạn ngồi thiền, đừng cử động. Không nhúc nhắc ngón chân, không vặn vẹo 
hoặc xoa gãi, bóp nắn, đừng nghiêng ngả người về trước và sau. Giữ nguyên tư 
thế của bạn. Ngồi tĩnh lặng như vị sư ở ảnh dưới đây. Khi bạn ngồi yên, tâm trí 
bạn sẽ lắng xuống. Nếu có bất kỳ cử động nào, tâm trí sẽ bị xao nhãng - như 
một viên kẹo dẻo Jell-O, bạn hãy bình thản và không nhúc nhích. 


16 


Mm cười 


Đây là thiền MÏm cười. Lý do bạn nên mỉm cười vì rằng người ta đã phát hiện khi 
các khóe môi của bạn được kéo lên, tâm của bạn cũng vậy. Khi khóe môi chùng 
XuỒng, tâm của bạn cũng vậy. ° 


Hãy đặt một nụ cười nhỏ lên đôi môi bạn, nhưng không dừng lại ở đó. Hãy đặt 
nụ cười trong đôi mắt bạn ngay cả khi mắt bạn đang nhắm. Bạn sẽ để ý rằng có 
thể có nhiều căng thẳng ở xung quanh mắt. Hãy đặt một nụ cười vào tâm trí. Đặc 
biệt là hãy đặt một nụ cười trong trái tim bạn. 


Đầu tiên, đó có thể là một nụ cười gượng gạo, rồi nụ cười gượng gạo này sẽ 
biến thành một cảm giác hạnh phúc thực sự. Đó là nụ cười chứa Metta. Điều 
quan trọng là bạn phải tin tưởng. Mỉm cười với đôi môi, hãy cười từ tận sâu 
trong tâm khảm, và trái tim bạn! 


Khi tâm bạn xao nhãng 25 lần trong một lần ngồi thiền, 25 lần bạn biết được 
điều này, thả lỏng, thư giãn, mỉm cười, và quay trở lại với đối tượng thiền (tâm 
Từ), và bạn sẽ có được một buồi thiền tốt. Đó chắc chắn không phải là một buổi 
thiền bình an và tĩnh lặng, mà một buổi thiền khá động, và đó vẫn có thể là một 
buổi thiền tốtI 


Mỗi khi bạn để tâm trí xao nhãng và quay trở lại, bạn hãy thả lỏng và thư giãn, 
bằng cách này, bạn sẽ phát triển được khả năng nhìn ra xao lãng và để chúng 
qua ổi. Chánh niệm & khả năng Quán của bạn sẽ phát triển. Khi bạn thực hành, 
bạn sẽ thành thạo dần, khả năng Quán (quan sát) của bạn sẽ ngày một sắc bén. 


® Eric Jaffe, “Tâm lý học Nụ cười,” Người quan sát 23, số 10 (Trường đại học Minnesota, Tháng 12/2010) 


17 


18 


Sự xao nhãng - mất tập trung 


Khi bạn thực hành Metta theo cách này, tâm trí bạn sẽ xao nhãng. Xao nhãng ở 
đây nghĩa là gì? Bạn đang tập trung vào đối tượng thiỀn hành, đó là cảm giác ấm 
áp và hạnh phúc ở ngực. Bạn đang cảm giác điều này, và sau đó bạn bị một vài 
suy nghĩ hoặc cảm thọ nào đó xen vào. Đó có thể là cảm thọ ngứa ngáy, muốn 
ho, nóng rực, hay đau chân. Đó có thể là ký ức về một cuộc trò chuyện với một 
người bạn hay một chuyến ởi ra hồ. Hoặc đó có thể là một suy nghĩ về một số 
thứ bạn cần mua. 


Đột nhiên, bạn quan tâm vào sự xao nhãng đó thay vì đối tượng thiền. Nói một 
cách khác, tâm đi lang thang. Bạn không biết tại sao bạn lại ở đó và bạn nên làm 
gì. Sau đó, bạn nhớ ra rằng bạn đang thiền và rằng bạn nên kéo sự chú ý quay 
trở lại việc hành thiền. Nhớ ra - đó là phần đầu tiên của định nghĩa về chánh 
niệm. 

Nếu bạn dừng không nghĩ vấn đề gây xao lãng nữa và nhẹ nhàng thư giãn, bạn 
sẽ thấy được rằng có một căng thẳng tinh thần (tight mental fist) xung quanh 
cảm giác và suy nghĩ. Bạn cũng có thể thấy được bạn không muốn nó ở đó. Bạn 
muốn nó biến mất. Nhưng bạn càng muốn cảm giác đó biến mất, sự xao nhãng 
này ngày càng trở nên lớn hơn, cường độ mạnh hơn. 


Vì vậy, tâm trí bạn lại tập trung vào sự ngứa ngáy, cái đau, suy nghĩ... Làm sao 
mà tâm lại đưa bạn đến đó? Không phải tự nhiên mà tâm bạn nhảy đến đó. Có 
cả một quá trình để việc này xảy ra, và bạn bắt đầu thấy rõ làm thế nào mà tâm 
bạn lại di chuyển từ sự này sang sự khác. Đừng nghĩ về điều đó, chỉ Quán một 
cách cẩn thận về cách thức quá trình này diễn ra. Ở đây, chúng ta sẽ không phân 
tích lý do diễn ra điều này, chỉ đơn giản là Quán những gì đang xảy ra. Quớn cách 
thức tâm di chuyển và phản ứng ở thời điểm hiện tại - đó là phần thứ hai của 
chánh niệm. 

Sự thật là khi cảm giác xuất hiện, nó sẽ ở đó. Và việc chúng ở đó không có vấn 
đề gì. Bạn sẽ có những suy nghĩ và sẽ có những cảm giác nào đó xuất hiện gây 
xao nhãng. Chẳng sao cả! Các suy nghĩ không phải là kẻ thù của bạn. Trên thực 
tế, suy nghĩ chính là cơ hội. 


19 


Tất cả các suy nghĩ, cảm giác khởi lên và làm bạn xao nhãng còn gây ra sự căng 
thẳng. 


Diệu đế đầu tiên (Tứ diệu để - bốn sự thật cao quý) là có khổ. Diệu đế thứ hai là 
sự khổ này do Tham (craving) gây ra. Diệu đế thứ ba là có thể diệt khổ. Diệu đế 
thứ tư là có phương pháp để diệt khổ. Phương pháp này là Bát Chánh đạo. 


Sự căng thẳng này là cách bạn có thể nhận ra Tham ngay tỪ khi chúng mới khởi. 
bạn biết đấy, Tứ điệu đế thứ hai nói rằng Tham là nguyên nhân của khổ. Cuộc 
sống không nhất thiết phải khổ, tham là điều làm cho cuộc sống khổ. 


Sự xao nhãng đang nói với bạn thứ mà bạn đang Tham —- thứ mà bạn đang bị 
bám víu (chấp thủ). Nhìn và hiểu những gì bạn thích và không thích là bước đầu 
tiên dẫn tới việc xả bỏ những bám chấp này. 

BỘ não của bạn có hai thùy bao gồm ba mang nhầy gọi là màng phôi não. Nó 
giống như một cái túi bao vòng quanh não và cột sống của bạn. Bất kỳ khi nào có 
sự xao nhãng, não sẽ chuyển động, và bộ não có vẻ như (có người sẽ phản đối, 
nhưng sẽ cảm thấy điều gì đó) sẽ bắt đầu mở đối với màng này. Điều này sẽ gây 
ra sự căng thẳng và ức chế mà chúng ta tự mình có thể quan sát được. 

Khi bạn bắt đầu nhận thức được sự căng thẳng và ức chế này, bạn sẽ muốn chủ 
động thư giãn cái căng thảng này. Bằng việc thư giãn, bạn sẽ giải tỏa được 
Tham. Chúng tôi sẽ nói cụ thể hơn về việc này khi tới phần 6R (6 biết). 


Khi xả bỏ Tham, đầu bạn sẽ có cảm giác nhẹ và thoáng hơn. Ngay sau khi bạn 
thư giãn, bạn sẽ thấy tâm trí trở nên bình an và dễ chịu. Tâm trí bạn trở nên tỉnh 
táo, và không có tạp niệm trong đầu. Lúc này, tâm bạn trong sạch. Lúc này, hãy 
mang tâm trí trong sạch đó trở lại đối tượng của thiền - Metta và nụ cười - một 
cảm giác ấm áp, lan tỏa và rạng rỡ. Và giờ thì hãy mong ước cho bản thân được 
hạnh phúc, hãy đặt tình cảm đó vào trái tim của bạn và lan tỏa cảm giác hạnh 
phúc đó tới bản thân. 

Bất kể bạn có bị xao nhãng bao nhiêu lần. Suy nghĩ và cảm giác không dễ dàng 
biến mất ngay ở lần đầu bạn nhận biết được chúng. Đó là việc đương nhiên. Khi 
các xao nhãng này liên tục quay trở lại, bạn sẽ nhận diện được chúng dễ dàng 
hơn. Và nếu chăm chỉ thực hành, cường độ và tần suất của các xao lãng sẽ giảm 
bớt. 


20 


21 


Các Chướng ngại hành thiền 


Phật giảng có năm chướng ngại (triỀn cái - màn che) trong khi thiền. Chướng là 
những xao nhãng kéo bạn khỏi đôi tượng của việc thiên — năm kẻ gây rôi chắc 
chắn liên tục gọi bạn. 


Tất cả các xao nhãng này đều dựa trên ít nhất một trong năm chướng. Thường 
thì hai hoặc ba trong sỐ chúng sẽ cùng đên một lúc và tụ tập với nhau. 


Năm chướng ngại là: 


1- 


2- 


Ham muốn (sensual desire): “Tôi thích cái này”, còn được biết đến là Tham 
ái. Bạn sẽ bấu víu lấy những cảm giác dễ chịu và muốn có nhiều hơn. Điều 
này sẽ làm cho bạn bị bám chấp với cảm giác dễ chịu của tâm trí ở trong 
quá khứ, và muốn tiếp tục có thêm cảm giác này trong tương lai. 

Tức giận, Ghét bỏ, và SỢ hãi - Sân hận: “Tôi không thích cái này”. Bạn 
muốn chối bỏ cảm giác mà bạn không thích. Hoặc, bạn có thể cảm thấy sợ 
hãi hoặc tức giận về những cảm giác khó chịu hoặc đau đớn trong quá 
khứ. Bạn sẽ cố gắng đẩy ra xa và kiểm soát tất cả những gì làm bạn đau 
khổ. Bạn thậm chí cố gắng buộc tâm mình phải cảm nhận theo cách mà 
bạn nghĩ là đúng, trong khi bạn chỉ cần quan sát những điều đang diễn ra. 
Đó thực sự là kiểm soát quá mức. 

Uễ oải, lười nhác - Hôn trầm. Nguyên nhân của những vấn đề này do 
thiếu nỗ lực và quyết tâm vì bạn mắt hứng thú vào đối tượng thiền. Tinh 
thần của bạn như bị một màn sương bao phủ. Khi bạn nhìn kỹ lại, bạn sẽ 
thấy sự căng thẳng và bức bối trong đó. Ngay cả khi ngái ngủ, bạn vẫn có 
thể bị Tham chỉ phối. 

Bồn chỗn, bứt rứt — Trạo cử: Khi bồn chỗồn, bạn liên tục muốn di chuyển 
và thay đổi, muốn làm điều gì đó khác với điều bạn đang làm, ở một nơi 
nào đó thay vì ngay tại nơi này. Sự bồn chỗỒn có thể biểu hiện bằng các 
cảm giác khó chịu, căng thẳng ở thân và tâm. 

Nghi ngờ: Bạn không chắc bạn đã thực hành đúng, hay thậm chí đây có 
phải là một phép thực hành đúng hay không. Điều đó làm bạn không chắc 
về bản thân, hay thậm chí thiếu sự tin tưởng vào các giáo huấn của Phật, 
của Thiền sư, hay cả hai. 


22 


Khi các chướng khởi lên, việc của bạn không phải là thích hay không thích. Công 
việc của bạn là chấp nhận, đòn chào chúng, và “mời chúng uống trà” ! 


Đừng cho các chướng này sự quan tâm của bạn. Sự cưỡng ép và không thích 
chúng chỉ cung cập thêm sự năng lượng và làm cho chúng mạnh hơn. 


Điều này là việc sẽ xảy ra đối với thiền tập trung một điểm. Bạn ép các chướng 
không khởi lên bằng cách thực hành sự tập trung cao độ. Tuy nhiên, ngay khi bạn 
dừng thiền, chúng sẽ quay trở lại, nhiều khi còn mạnh hơn. 


Nếu bạn để nguyên các chướng ở đó, đưa chú tâm quay lại đối tượng thiển. 
Năng lượng cố hữu của những chướng này sẽ dần dần giảm ổi. Chúng sẽ biến 
mất như ngọn lửa thiếu chất đốt. Đó là cách bạn vượt qua chướng ngại vĩnh 
viễn. Ngọn lửa đã bị dập tắt. Trong tiếng Phạn Pali, từ Niết bàn (Nibbana) được 
dịch là “Ni”, hay là chữ “Không”, và “Bana” hay là “lửa”. Không có lửa. Không có 
sự Tham. Không có chướng ngại. 


23 


6R (6 biết) 


Bây giờ chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những chỉ dẫn cụ thể để giải quyết 
chướng ngại. 


Hãy tưởng tượng, trong một giây phút, một vị BỒ Tát ngồi dưới gốc cây Mận khi 
còn là một cậu bé. Cậu bé không quá nghiêm túc hay căng thẳng, cậu bé đang vui 
vẻ, xem lễ hội bố cậu tổ chức. Ngay khi đó cậu bé chứng đắc được “an trú”. Với 
một tâm trạng nhẹ nhàng, cậu bé đạt đến trạng thái tĩnh tại và tỉnh thức. 


Sau này, trong đêm Giác ngộ, sau khi đã thử tất cả các biện pháp thiền và thực 
hành tu khổ hạnh được truyền đạt thời đó ở Ấn Độ, Đức Phật nhớ lại trạng thái 
đó.!° Và Ngài nhận ra rằng trạng thái đơn giản đó — sự tĩnh tại, tỉnh táo và hạnh 
phúc - chính là chìa khóa để đạt tới sự tỉnh thức. Nhưng làm sao Đức Phật có thể 
truyền đạt điều này? 


Khi bắt đầu giảng dạy, Phật chủ yếu làm việc với những người nông dân và 
thương nhân ít học. Phật buộc phải có phương pháp đơn giản, hiệu quả có thể 
áp dụng dễ dàng và nhanh chóng. Phật phải có phương pháp mà tất cả mọi 
người có thể trải nghiệm được con đường và gặt hái được lợi ích cho họ một 
cách dễ dàng và ngay lập tức. Điều này là cách mà Phật có thể tác động đến một 
số đông người trong suốt cuộc đời của Phật. 


Bạn có muốn thấy điều này rõ ràng không? Dễ thôi! Hãy vui lên, vui vẻ khám phá, 
thư giãn, và mỉm cười! Thư giãn và mỉm cười sẽ dẫn bạn tới phép thực hành 
hạnh phúc hơn và thú vi hơn. 


Điều này nghe có vẻ là một lời khuyên hay, nhưng làm thế nào bạn có thể làm 
được điều đó? Khi bạn bị xao nhãng, bạn sẽ để mất nụ cười, hãy làm theo những 
bước sau: 


1- Recognize — Biết tâm lang thang: biết rằng sự quan tâm của tâm bạn đã 
chuyển sang thứ khác, và bạn đã bị lạc trong niệm. Bạn quên điều bạn 
đang làm. Bạn không còn đặt sự chú ý vào đối tượng của thiễn. 

2- Relegse - Biết buông xả biết buông mối bám dính với niệm hay cảm xúc 
của bạn bằng cách để mặc sự xao nhãng đó - không bỏ thêm sự chú ý nào 
nữa. Dừng cho chúng ăn. Đơn giản là lùi lại. 

3- Relax — Biết thƯ giãn bất kỳ sự căng thẳng hay cứng nhắc nào gây ra sự 
xao nhãng đó; 


24 


4- Re-smile - Biết mỉm cười Đặt lại nụ cười lên môi và vào trái tim bạn. Hãy 
cảm nhận trở lại tình cảm hạnh phúc của Metta; 

5- Return — Biết trở về Nhẹ nhàng đưa sự chú ý của tâm về đối tượng thiển, 
đó là Metta. Tiếp tục với tâm định, tâm nhẹ nhàng, trú vào đối tượng 
thiền; 

6- Repeat — Biết lặp lại toàn bộ quá trình này. Lặp lại phép thực hành này bất 
cứ lúc nào sự tập trung của bạn bị kéo ra khỏi đối tượng thiễn. 


Chúng tôi gọi đây là 6R (6 biết). Chúng được rút trực tiếp ra từ nội dung Kinh về 
Chánh Tinh tấn (Right Effort). 4 chữ R (4 biết) đầu là 4 Chánh Tinh tấn, với hai 
chữ R (2 biết) sau là sẽ nhắc bạn với “Biết trở về” (Return) và Biết lặp lại 
(Repeat) lúc cần. 


Nhớ ra rằng bạn không bao giờ chối bỏ điều gì. Bạn đừng bao giờ cố gắng kiểm 
soát bất kỳ điều gì - cố gắng kiểm soát là sử dụng Tham để đoạn trừ Tham! 


Đừng thực hành 6R (6 biết) với những âm thanh nhỏ bên ngoài hay cảm giác cơ 
thể lặt vặt. Chừng nào bạn vẫn còn duy trì cảm giác về Tâm Từ, hãy an trú trong 
cảm giác đó và để nó sâu hơn. Bỏ qua một vài sự xao nhãng nhỏ ở phía sau. Là 
người mới, hãy thực hành 6R (6 biết) chỉ khi sự chú ý của bạn hoàn toàn quên 
mắt đối tượng thiền. 


19Được đề cập trong Trung BỘ Kinh, Bài số 36:30 


Chánh Tinh Tấn là gì? 


1- Bạn nhận thấy rằng một trạng thái không lành mạnh (ác pháp) đã khởi 
phát. 

2- Bạn không chú ý đến cảm giác không lành mạnh (ác pháp) đó, hãy để 
nguyên cảm giác đó, không chối bỏ hay nắm chặt lấy cảm giác đó. 

3- Bạn khởi phát một cảm giác lành mạnh (thiện pháp); 

4-_ Bạn an trú trong cảm giác lành mạnh (thiện pháp) đó 


25 


Recognize 


Release 


Return 


6R (6 biết) bổ sung Biết Trở vê (Return) và Biết Lặp lại (Repeat) đễ hoàn thiện chu 
trình. Chúng ta thực hành Chánh Tinh tấn bằng việc lặp lại chu trình 6R (6 biết) 
này. Chúng ta sẽ tự thấy và chứng nghiệm thế nào là Khổ và cách chúng ta xoa 
dịu chúng. 


Bạn sẽ nhận biết được nguyên nhân làm bạn cứng nhắc và căng thẳng, và sau đó 
đoạn trừ sự khổ này bằng cách giải tỏa và thư giãn, và mang tới thiện pháp. Bạn 
sẽ phát hiện cách thực hiện con đường trực tiếp dẫn tới Diệt khổ. Điều này sẽ 
xảy ra mỗi khi bạn “Biết nhận ra” (Recognize) và “Biết buông bở” (Release) một 
cảm giác khởi phát, Biết thư giãn (Relax), và Biết mỉm cười (Re-Smile). Hãy đễ ý 
tới sự nhẹ nhõm ngay sau Ổó. 


Khi bạn nhìn nhận các Lợi lạc được nêu trong Kinh, có câu “Phật Pháp có tác 
dụng tức thì”. Bằng việc thực hành 6R (6 biết), bạn đã hoàn thành kết luận này! 
Khi bạn giải tỏa sự căng thẳng và cứng nhắc do sự xao nhãng gây ra, bạn ngay 
lập tức sẽ trải nghiệm Sự thật Cao quý thứ Ba (Diệu đề) : Đoạn Khổ. 


26 


Nói một cách khác, bạn đang làm sạch tâm trí bằng cách thư giãn và bỏ qua nỗi 
khổ. Bạn sẽ tự trải nghiệm điều này. 


Sau đó bạn tạo thiện pháp bằng cách mỉm cười, đưa tâm về với Metta. 


Bạn không cần phải thực hành trong một thời gian dài — hàng tháng hay hàng 
năm trời để cảm thấy nhẹ nhõm. Bạn có thể chứng được điều này ngay sau 
bước “Biết thư giãn” (Relax) trong 6R (6 biết). Bạn sẽ nhận thấy giây phút tâm trí 
trở nên trong sạch, không bị Tham ràng buộc. 


Thực hành nhiều lần 6R (6 biết), không để các chướng và năng lượng của chúng 
ràng buộc, bạn sẽ dần dần thay thế được tất cả các thói que không lành mạnh 
bằng những thói quen lành mạnh. Bằng cách này, bạn sẽ khởi được các trạng 
thái tâm lành mạnh và cuối cùng sẽ đắc được đoạn khổ. 


ĐỂ thành công, bạn cần phải phát triển được các kỹ năng về Chánh niệm và sức 
mạnh của Quán. Ngoài ra, luôn giữ cho tỉnh thần được vui vẻ và liên tục khám 
phá những điều mới mẻ. Điều này giúp bạn nâng cao chánh niệm. Thực hành 6R 
(6 biết) sẽ giúp phát triển các kỹ năng cần thiết này. 


Đôi khi mọi người nói rằng phép thực hành này đơn giản hơn nhiều so với họ 
nghĩ. Một số người thậm chí còn phàn nàn với thiền sư vì họ muốn phép thiền 
hành này phức tạp hơn! 


Giờ chúng ta hãy đi từng bước một một cách cụ thể. 
Biết tâm đi lang thang (Recognize) 


Chánh niệm nhớ việc quán và nhận biết di chuyển của tâm từ sự này đến sự 
khác - đó là từ đối tượng thiền sang sự xao nhãng. Việc quan sát này sẽ nhận 
dạng bất kỳ sự xao nhãng nào của tâm khỏi đối tượng thiền. Bạn có thể nhận 
dạng được sự căng thẳng khi tâm chuyển từ đối tượng thiền sang sự khác. 


Các cảm giác dễ chịu hay đau đớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào ở lục căn (5 giác 
quan và tâm). Bất kỳ hình ảnh, âm thanh, mùi, vị, xúc hay suy nghĩ đều có thể 
gây ra sự xao nhãng này. Bằng việc quán một cách vô tư và cẩn thận. Bạn sẽ 
nhận thấy được cảm giác hơi căng thẳng tỉnh thần ở tâm và trong và cả căng 
thẳng vật lý trong não bộ. 


27 


Nhận biết sớm được di chuyển của tâm có vai trò thiết yếu đối với việc thiền 
thành công. Tiêp theo, bạn sẽ... 


Biết buông bỏ (Release) 


Khi một suy nghĩ về một việc nào đó khởi lên, hãy buông bỏ nó. Hãy để mặc 
chúng ở đó mà không bỏ thêm sự chú tâm. Nội dung của sự xao nhãng này không 
quan trọng một chút nào, nhưng cơ chế về cách thức sự xao nhãng này khởi lên 
là quan trọng. Đừng cố gắng phân tích chúng hoặc lý giải tại sao chúng lại ở đây; 
hãy để mặc chúng và không chú ý gì đến chúng. Khi bạn không chú ý đến chúng, 
sự xao nhãng và những cuộc đối thoại trong tâm trí về chúng sẽ dừng lại. Chánh 
niệm sau đó sẽ nhắc người thực hành tới... 


Biết thư giãn (Relax) 


Sau khi buông khỏi suy nghĩ và để mặc chúng mà không cố gắng quan sát hoặc 
tham gia vào chúng, vẫn còn sự căng thẳng nhỏ, vi tế, khó nhận biết được trong 
tâm và thân. 


Để loại bỏ sự căng thẳng còn lại này, Phật đưa ra phương pháp “thư giãn” 
(Relax). Các Kinh" gọi bước thư giãn này là “an tịnh thân hành”. Điều này thực 
sự là đúng đối với bộ não, là một phần trong cơ thể của bạn. 


Điều này có nghĩa là “giải tỏa” sự chú ý của bạn khỏi và xung quanh suy nghĩ. 
Điều này không chỉ là để nguyên như chúng vẫn vậy. Việc này có nghĩa là chủ 
động thư giãn, và điều này làm yếu ổi sức mạnh của sụ xao lãng. Dần dẫn, sự xao 
nhãng sẽ tự động biến mất hoàn toàn. 


Xin đừng bỏ qua bước này! Đây là phần quan trọng nhất của việc thiền. Đây 
chính là bước bị bỏ qua khi chúng tôi nói trong phần mở đầu. Đây chính là chìa 
khóa dẫn đến sự tiến bộ! 


Nếu không thực hiện bước thư giãn, mỗi khi tâm đi lang thang, bạn sẽ không trải 
nghiệm trực tiếp việc diệt trừ căng thẳng do Tham ái gây ra. Bạn sẽ không cảm 
thấy sự nhẽ nhõm khi căng thẳng được thư giãn. 


Nhớ lại rằng Tham ói luôn luôn biểu hiện bằng sự căng thẳng hay cứng nhắc ở 
cả thân lẫn tâm. Bước “Biết thư giãn” (Relax) sẽ mang lại cho bạn cái gọi là “Niết 
bàn hữu vi”. Bạn có cơ hội trải nghiệm được bản chất của sự Khổ (căng thẳng) 


28 


và sự nhẹ nhõm trong khi thực hành bước “Biết buông bỏ” và “Biết thư giãn”. 
Tiệp tới, Chánh niệm sẽ gợi chúng ta tới... 


Biết mửm cười (Re-smile) 


Nếu bạn đã nghe giảng Pháp qua website của chúng tôi, bạn có thể sẽ nhớ lại 
rằng mỉm cười có vai trò quan trọng thế nào đối với thiền. Học cách mỉm cười và 
kéo khóe môi lên sẽ giúp tâm trở nên sắc bén, nhanh nhạy, sáng tỏ hơn. Sự 
nghiêm trọng, căng thẳng hay nhàm chán có thể làm cho tâm trở nên nặng nề và 
chánh niệm của bạn trở nên mờ nhạt và chậm chạp. Việc Quán có thể khó khăn, 
do vậy làm bạn trở nên chậm chạp trong việc hiểu được Pháp. 


Biết trở vê (Return) 


Đưa tâm của bạn trở lại với đối tượng Thiền. Nhẹ nhàng điều hướng lại Tâm và 
đừng “quay phắt lại” lên trước khi bạn sẵn sàng. Hãy để quá trình này diễn ra từ 
từ, phù hợp, một hành động đúng thời điểm và không bị bắt buộc. 


Biết lặp lại (Repeot) 


Lặp lại toàn bộ những thao tác này thường xuyên nếu cần. Hãy an trú trong đối 
tượng của thiền cho đến khi tâm đi lang thang. Và lúc đó thì thực hiện chu trình 
6R (6 biêt) này. 


1! Bước Thư giãn (Relax) được Phật nhắc đến trong tất cả các bộ Kinh khi Ngài giảng về thiền. TỪ tiếng 
Pali cho sự tĩnh tại là passambhaya. Ví dụ, bạn hãy đọc Trung Bộ Kinh, bài 10:5 hoặc 118. 


29 


NGƯỜI BẠN TÂM LINH 


Trong 10 đầu ngồi thiền, bạn hãy lan tỏa Tâm Từ tới chính mình. Hãy bao phủ 
quanh bản thân cảm giác hạnh phúc, tĩnh tại với hướng dẫn ở trên. Trong suốt 
buổi thiền còn lại, tiếp tục lan tỏa tình thương yêu và các suy nghĩ tử tế tới một 
người bạn tâm linh. Một người bạn tâm linh là gì? 


Bây giờ, chúng ta tiếp tục với đối tượng khác của thiền, một người bạn tâm linh. 
Điều quan trọng là người này phải là một người còn sống, cùng giới tính, và 
không phải là thành viên gia đình bạn. 


Khi người bạn tâm linh là người khác giới tính, điều này có thể dẫn tới dục vọng. 
Việc này sẽ làm trải nghiệm của bạn trở nên phức tạp. Đây là giáo huấn truyền 
thống của Metta. Nếu việc này không phù hợp với bạn, thì bạn phải đảm bảo là 
người bạn tâm linh của bạn không làm dấy lên các cảm giác dục vọng khi bạn 
đang thiền Metta - hãy nhớ rằng, bạn sẽ dành rất nhiều thời gian với người này. 


Người bạn tâm linh nên là người mà bạn rất mực tôn trọng và muốn họ được 
hạnh phúc. Họ là những người làm bạn cười khi bạn nghĩ về họ. Đó có thể là 
một thầy/cô giáo hay người hướng dẫn muốn bạn có những điều tốt đẹp trong 
cuộc sống. Đó có thể là một người bạn luôn ở sau lưng bạn và giúp bạn bất cứ 
khi nào bạn cần. 


Xin đừng coi thành viên gia đình là người bạn tâm linh, vì họ quá gần gũi. Các 
thành viên gia đình thường sẽ được đưa vào sau, khi bạn đã thực hành được 
một thời gian. Nhưng ở giai đoạn này, họ có thể sẽ mang đến những vấn đề ảnh 
hưởng đến tu tập. Lúc đầu, chúng ta sẽ chỉ tu tập nhẹ nhàng và đơn giản. Không 
lan tỏa Metta tới một người đã chết — vì cảm giác sẽ không khởi phát đúng đắn, 
vì không có mối liên hệ cá nhân nào sẽ được thiết lập. 


Bạn ước/nguyện/ mong muốn như sau với người bạn tâm linh: “Vì tôi cảm thấy 
sự hạnh phúc này với bản thân tôi, tôi cũng mong bạn được hạnh phúc và bình 
an như vậy. Hãy lan tỏa Tâm Từ tới người bạn của bạn, đặt họ ở trung tâm của 
trái tim của bạn, và cười với họ khi bạn thực hành điều này. Hãy chân thành 
muốn học hạnh phúc và thực sự tin tưởng vào điều đó. Bạn càng tin nhiều, thì 
tình cảm lại càng mạnh mẽ. 


30 


Và người bạn tâm linh sẽ cảm thấy điều này. Những người được chọn làm 
người bạn tâm linh thường nói lại là họ cũng cảm thây âm áp khi bạn lan tỏa 
Metta đến họ. Và nếu hỏi, họ sẽ trả lời là đã có một tuần tuyệt vời. 


Tiếp tục mong cho họ được hạnh phúc và cảm nhận bằng tâm bạn, thay vì đặt 
quá nhiều trọng tâm vào hình ảnh thực sự của họ. Một lần nữa, có người giỏi 
tưởng tưởng, người khác thì không. Bạn chỉ cần biết người bạn tâm linh là ai và 
rằng bạn mong họ được hạnh phúc. 


Các câu ước/nguyện/mong muốn nhắc ổi nhắc lại nêu ở trên gần như một cách 
để bơm nước - chúng sẽ khởi lên tình cảm. Khi bạn ước điều đó, hãy chuyển sự 
chú ý của bạn sang tình cảm đó. Hãy nhớ rằng đối tượng thiên của bạn là cảm 
giác. Hãy an trú ở cảm giác và để chúng rõ ràng dần như mong muốn. Không ép 
buộc điều gì. 


Không sớm thì muộn, cảm giác dễ chịu sẽ tàn lụi. Khi điều đó xảy ra, hãy lặp lại 
các câu ước/nguyện/mong muốn. Sẽ không hữu ích nếu nhắc đi nhắc lại một 
cách quá nhanh, vì điều đó sẽ làm cho việc này trở thành máy móc. Thay vào đó, 
hãy nói một cách chân thành và an trú vào tình cảm khởi phát. Hãy ước/nguyện 
chỉ khi nào cảm giác chưa khởi phát. 


Một vài người hỏi “Chúng ta có “gửi hay “đầy” cảm giác hạnh phúc của chúng ta 
tới người bạn tâm linh?”. Không, chúng ta không cố gắng đầy cái gì ra bên ngoài. 
Chúng ta chỉ cần cảm thấy người bạn tâm linh của chúng ta ở trái tim và mong 
cho họ được hạnh phúc. Chúng ta không gửi ra, thúc, đẩy , cố gắng bất kỳ cảm 
giác nào như vậy. Khi ngọn nến tỏa ánh sáng và sự ấm áp, cây nến có chủ động 
gửi/đẩy ra không? Không, cây nến tự lan tỏa. Cũng như vậy, chúng ta bao phủ 
người bạn tâm linh bằng cảm giác dễ chịu, mong cho họ hạnh phúc. 


Quá trình này là một sự kết hợp giữa ba điều: cảm giác lan tỏa tỪ trái tim bạn; 
lời ước/nguyện/mong ước trong đầu, và hình ảnh bản thân hoặc hình ảnh 
người bạn tâm linh. Khoảng 75% sự chú ý của bạn tập trung vào lan tỏa cảm 
giác, 20% vào lời ước, và một chút ít còn lại: 5% vào việc mường tượng ra hình 
ảnh của người bạn tâm linh. 


Một số người nghĩ rằng họ nên dành nhiều chú tâm vào mường tượng thực 
hành. Sau đó họ phàn nàn rằng có căng thẳng ở trong đầu (nhức đầu). Vì họ đã 
quá chú ý đến việc phải thấy hình ảnh rõ ràng của người bạn tâm linh. Thiền sư 
sẽ nhắc dừng việc cố gắng quá sức. Phần quan trọng nhất của thiền Metta là 


31 


cảm nhận sự lan tỏa cảm giác dễ chịu: hãy mong ước chân thành cho người bạn 
tâm linh của bạn được hạnh phúc và sau đó cảm nhận niêm hạnh phúc đó. 
Không phải mường tượng ra hình ảnh của người bạn tâm linh. 


Nếu bạn bị đau đầu hoặc cảm thấy căng thẳng, bạn đã cố gắng quá mức. Hãy 
mỉm cười trở lại và thong thả một chút. 


Khi bạn mường tượng ra hình ảnh người bạn tâm linh, hãy hình dung họ mỉm 
cười và cảm thấy hạnh phúc. Hãy nhớ mỉm cười trong suốt buổi thiền. Nếu bạn 
thấy mình không cười, điều này là lời nhắc bạn phải mỉm cười. Nếu khuôn mặt 
của bạn không quen với việc cười, hãy kiên nhẫn! Má của bạn có thể hơi đau, 
nhưng bạn sẽ quen với việc đó, và sự khó chịu này sẽ trôi qua. 


Đừng chỉ trích bản thân vì bạn quên không cười. Các suy nghĩ chỉ trích về bất kỳ 
điều gì đều không lành mạnh và thường dẫn tới nhiều Khổ hơn. Điều này gọi là 
những suy nghĩ phán xét. Chúng, về cơ bản, sẽ mang lại sự thù địch với bản 
thân. Đó là một hình thức tự thù ghét bản thân. Nếu bạn cảm thấy thất vọng vì 
quên không cười, thì hãy cười thành tiếng rằng mình đang có một tâm trí điên rồ 
như vậy! Hãy thư giãn và buông bỏ những suy nghĩ như vậy. 


Hãy hiểu rằng ai cũng có lúc điên rồ và là chuyện bình thường. Hãy cười chính 
mình vì điều đó. Phép thực hành này về cơ bản là mang lại niềm vui. Mỉm cười 
trong khi hành thiỀn, và cười thành tiếng khi bạn bị bế tắc và sau đó bắt đầu lại 
từ đầu. 


Cuộc sống là một trò chơi, vì vậy hãy để mọi thứ nhẹ nhàng và vui vẻ. Dĩ nhiên 
phải thực hành thì mới thành thạo. Song đây chính là lý do bạn làm điều này. Hãy 
chơi đùa với mọi thứ và đừng quá nghiêm túc. 

Đây là một phương pháp thiền nghiêm túc, những chúng tôi không muốn có thái 
độ quá nghiêm túc! Tâm trí của bạn không nên quá nghiêm túc; thay vào đó, nên 
nhẹ nhàng và vui vẻ. Hãy mỉm cười, và nếu điều đó không giúp ích được nhiều, 
hãy cười bản thân bạn và điều đó sẽ giúp mang bạn trở lại cảm giác hạnh phúc, 
và tâm trở nên tỉnh táo. 


Bạn sử dụng một người bạn tâm linh trong một thời gian xuyên suốt cho đến khi 
thiền sư nói bạn thay đổi. Điều này có thể là một vài ngày hoặc một vài tuần. Nếu 
tự tu tập, hãy liên lạc với chúng tôi thông qua trang web và để chúng tôi giúp 
bạn. Bạn có thể trở thành thành viên trong nhóm thảo luận Yahoo của chúng tôi. 


32 


Bạn càng an trụ trong giây phút hạnh phúc và bằng lòng hiện tại bao lâu thì bạn 
càng nhanh chóng tiến bộ. Lúc nào bạn cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua 
trang web. 


Khi bạn đã quyết định được người bạn tâm linh, hãy tiếp tục chỉ với người đó. 
Nếu bạn thay đổi người, phép thực hành sẽ khó tiến bộ. Đôi khi những thiền gia 
lại muốn gửi Metta tới người khác, hay tới tất cả mọi người. Đây là một cách vi 
tế tâm trí bạn đánh lạc hướng bạn. Bạn muốn thực thành chỉ với một người bạn 
từ đầu đến cuối để phát triển tâm định (collectedness). 


Chúng tôi thay thế từ “tập trung” (concentration) bằng từ “tâm định” 
(collectedness) đễ giúp làm rõ rằng chúng ta không cố ép chú tâm ở một đối 
tượng thiền một cách cứng nhắc. Thay vào đó, chúng ta muốn tâm chúng ta an 
trú nhẹ nhàng ở đối tượng. Nếu tâm bạn xao nhãng, hãy sử dụng 6R (6 biết). 


Khi không có sự xao nhãng, sẽ không có nhu cầu cố gắng giữ tâm ở đối tượng 
thiên. Điêu đó sẽ tự nhiên xảy ra. 


Đó thực sự là một điều tuyệt vời! 


Một lần nữa, có những lúc mà một vài suy nghĩ và cảm giác ngẫu nhiên khởi 
phát khi tâm đang an trụ, nhưng không đủ mạnh để kéo tâm bạn ra khỏi đối 
tượng thiền. Khi điều này xảy ra, hãy bỏ qua và tiếp tục an trụ ở đối tượng thiền. 
Các niệm và sự xao nhãng này sẽ tự động biến mắt mà không cần phải sử dụng 
6R (6 biết). 
Vậy, hãy xem lại: 
1- Ngồi tối thiểu là 30 (chúng tôi sẽ giải thích lý do ở sau đây); 
2- Bắt đầu lan tỏa tâm từ và hạnh phúc và mong ước cho bản thân trong 10; 
3- Chuyển cảm giác lan toẳản này sang người bạn tâm linh trong thời gian còn 
lại — ít nhất là 20”. Hãy sử dụng một người bạn duy nhất và không chuyển 
sang người khác, ngay cả khi bạn nghĩ những người đó xứng đáng. NhỮng 
mong muốn này thật ra là những xao nhãng. Tâm trí có thể rất khó nắm 
bắt. 
4- Hãy sử dụng 6R (6 biết) để vượt qua những xao nhãng. 


Khi cảm giác Metta đã trở nên rõ ràng, hãy để ý tới cảm giác này và an trụ tại đó, 
mỉm cười và đê cảm giác đó tiêp tục lớn mạnh. Nêu bạn thây mình ước/ nguyện 
và điêu đó gây ra sự căng thẳng, hãy bỏ qua câu nói và chỉ cảm nhận thôi. Điêu 


33 


này sẽ cho phép cảm giác ngày một mạnh mẽ hơn. An trụ trong cảm giác đó, và 
hãy ở giây phút hiện tại mà không thúc ép. 

Cần thời gian để thành thạo phương pháp này. Về một khía cạnh nào đó, đây 
giống như là “không làm gì” — bạn không kiểm soát hoặc thúc ép cảm giác, bạn 
chỉ nhẹ nhàng điều hướng mà thôi. Nếu có sự căng thẳng từ việc cố đây cảm 
giác ra ngoài thì bạn đã cố gắng quá mức. Đó chỉ nên một lời chúc mừng, và cũng 
giống như vậy, bạn chúc người khác cũng được may mắn trên hành trình của họ. 
Bạn đứng và vẫy chào họ khi họ đi —- bạn không ngáng đường hay thúc ép cảm 
giác đối với họ. Tương tự như vậy, với cách thiền Metta, bạn chỉ đơn giản chỉ 
mỉm cười và lan tỏa Tâm TỪ. 

Sau khi đã thực hành 6R (6 biết) và hiểu về điều này, sẽ có chướng khởi phát. 
Cuối cùng, bạn cũng sẽ áp dụng 6R (6 biết) vào chướng cuối cùng này, và chướng 
đó sẽ biến mất hoàn toàn. Tham sẽ được loại bỏ lần đầu tiên. Một phần nhỏ của 
Tham sẽ biến mất, và không bao giờ khởi lên nữa. 


Vì chướng biến mất, niềm vui (hỷ) sẽ khởi, và lần đầu tiên, bạn sẽ trải nghiệm 
“Trí Huệ Tĩnh” (Tranquil Aware Jhana). Sẽ còn nhiều trải nghiệm nữa khi bạn 
tiếp tục thực hành. Khi bạn tiến bộ, bạn sẽ thấy được “vui vẻ”. Điều đó có thể là 
nỗi gai Ốc, những niềm phấn khích và ngạc nhiên thú vị. Một cảm giác tĩnh tại và 
dễ chịu sẽ khởi phát theo sau. 


Khi bạn tiếp tục thực hành sâu hơn, sự tự tin (tín) của bạn sẽ mạnh hơn. Bạn 
biết mình đang thực hành đúng. Bạn sẽ trải nghiệm một sự tĩnh lặng sâu sắc 
hơn bất kỳ thời gian nào trước đó. Điều đó giống như là ai đó đã tắt chiếc tủ lạnh 
mà bạn chưa từng biết rằng đang bật trước đó. 


Rồi bạn có thể thấy rằng bạn không ý thức được các bộ phận của cơ thể trừ khi 


bạn để ý đến chúng. Đây là một chuyện bình thường khi cơ thể của bạn bắt đầu 
rũ bỏ sự căng thẳng. Điều này chứng tỏ là đã có tiến bộ. 


Cuối cùng, khi bạn thiền hành sâu hơn, Metta có thể chuyển lên vùng đầu của 
bạn. Đừng bao giờ cô găng kiêm soát cảm giác. Nêu cảm giác muôn chuyên lên, 
hãy đê nó chuyên lên. 


Giờ đây bạn đã trở thành một thiền giả cao cấp. 


Khi điều này xảy ra, bạn sẽ sẵn sàng cho bước thiền hành tiếp theo. Hãy liên lạc 
với chúng tôi qua trang web. Chúng tôi sẽ không bàn đến phép thực hành đó ở 


34 


đây, vì rằng thực hành đó phức tạp hơn và yêu cầu nhiều chỉ dẫn hơn. Bạn đang 
trên đường tới “Trí Huệ Tĩnh” (Tranquil Aware Jhana) và trải nghiệm của tỉnh 
thức. 


35 


Thiền Tha Thứ 


Có thể có một vài khó khăn khi khởi và duy trì Tâm Từ, ngay cả khi đã áp dụng các 
chỉ dẫn và hướng dẫn đã nêu ở trên. Bạn có thể nguyện thầm: “Mong sao mình 
được hạnh phúc, mong sao mình được mãn nguyện” và các câu như “Tôi không 
xứng đáng với điều này. Tôi không phải là người tốt” khởi lên có thể gây ra sự 
thù ghét bản thân và sự ghét bỏ nói chung. Bạn thử áp dụng thực hành 6R (6 
biết), và điều này không thực sự có hiệu quả. Không có Tâm Từ khởi phát, trái 
tim bạn khô cứng & không có cảm giác gì. 


Bạn có thể thấy phép thực hành Thiền Tha Thứ sẽ phát huy tác dụng. Bằng trải 
nghiệm, chúng tôi thấy nhiều người có lợi lạc lớn qua việc chuyển sang thực 
hành Thiền Tha Thứ. Khi thực hành, bạn lan tỏa sự Tha thứ cho chính bản thân 
và tha thứ cho tất cả những điều khởi phát ở xung quanh. Với mọi người, bạn 
tha thứ cho họ cho đến khi họ tha thứ cho bạn. 


Bạn có thể có thông tin chi tiết về cách thiền này này ở trang web Dhamma 
Sukha và trong một cuốn sách có tên “Thiền Tha thứ”, Bhante Vimalaramsi viết. 
Cuốn sách nhỏ viết về sự tha thứ, cùng với các nội dung bên trong, được đưa 
vào phần phụ lục của một cuốn sách hoàn chỉnh hơn có tên là Con đường tới 
Niết bàn do David Johnson viết. 


Tha thứ là bỏ qua quá khứ và làm dịu lại tâm trí của chúng ta. Tất cả mọi người 
đêu được lợi lạc từ phép thực hành này. 


36 
Thiền hành (Thiền Đi bộ) 


Một phần quan trọng của thiền Metta là Thiền Đi Bộ. Xin đừng bỏ qua bước này. 
Bạn cần phải đi bộ để nâng cao năng lượng, đặc biệt là sau khi đã ngồi quá lâu. 


Bạn có thể sử dụng Thiền Đi bộ để tạo năng lượng và nâng cao tinh thần trước 
khi ngồi thiền, nếu bạn cảm thấy buồn ngủ hoặc tụt năng lượng. 


Đôi khi đầu óc bạn bị mất tập trung. Việc đi bộ sẽ dễ dàng làm cho đầu óc bồn 
chồn được dịu đi để bạn có thể ngồi thiền tiếp. Thiền Đi bộ, mặt khác, có thể bổ 
sung thêm năng lượng giúp bạn ngôi thiên vì các mạch máu được lưu thông. 


Thiền đi bộ là một phép thiền có hiệu quả cao, và cùng với Thiền Metta, sẽ giúp 
đưa Metta vào cuộc sông và hoạt động hàng ngày của bạn. Xin bạn hãy nhớ rằng 
đây là phép thiền liên tục. 


Tìm một nơi để có thể đi bộ được ít nhất 30 bước thẳng và trên một mặt phẳng. 
Hãy bước bình thường như khi bạn đi bộ ở công viên vào một chiều chủ nhật; 
không chậm như một chú rùa, nhưng cũng không ở mức quá nhanh. Mắt nên 
nhìn xa một khoảng từ 1.8m-3m. 


Không nên tập trung vào đôi chân. Thay vào đó, là tập trung vào Người bạn tâm 
linh. Đừng nhìn ngó xung quanh vì sẽ mất tập trung. Đây không phải là việc đi bộ 
ngoài trời, nhưng là một phần của phép thiền hành qua đó bạn lan tỏa tâm từ và 
hạnh phúc tới người bạn tâm linh. Nếu được, hãy an trú trong phép thực hành 
trong toàn bộ thời gian bạn đi bộ. Cũng như khi bạn ngồi thiền, chỉ khác là lúc 
này bạn ổi bộ thay vì ngồi thiền. 


Bạn có thể thực hành phương pháp thiền này ngoài trời nếu thời tiết cho phép. 
Tốt nhất là làm ngoài trời, nhưng cố gắng tránh ánh mặt trời trực tiếp. Bạn cũng 
có thể đi bộ trong nhà, đi vòng tròn quanh nhà hay dọc hành lang. 

Một vài thiền giả có nhiều tiến bộ khi ổi bộ - và có thể là rất nhanh. Không nên 
coi nhẹ các chỉ dẫn này vì đó là một phần quan trọng của phép thực hành. Các chỉ 
dẫn này còn giúp cho chúng ta thực hành Metta trong đời sống hàng ngày khi 
chúng ta di chuyển và làm việc trong đời thường. 


Đi bộ khoảng 15-30 và không bao giờ lâu hơn 1 tiếng đồng hồ, vì nếu đi bộ quá 
lâu sẽ làm cơ thể mệt mỏi. Tuy nhiên, nên đi ở một tốc độ vừa phải vào lúc cuối, 


37 


bạn sẽ cảm thấy trái tim đập mạnh và có thể hơi hụt hơi. Lúc đó, bạn có thể 
ngồi xuống và hoàn toàn tỉnh táo. Đi bộ có thể mang lại sự nhẹ nhõm hay sảng 
khoái, phụ thuộc vào điêu bạn cân. 


38 


TIẾP TỤC 


30 mỗi ngày là thời gian tối thiểu khi bạn mới bắt đầu thiền. Theo kinh nghiệm 
của chúng tôi, thường phải mất từ 15 đến 20 để tâm tĩnh lại. Sau đó bạn có 10 
phút hiệu quả để tâm có thể thực sự Quán. Tốt hơn là ngồi 45 phút. 


Thực tế là bạn chỉ cần ngồi và không cử động đã làm cho tâm được tĩnh. Bạn 
càng ngồi lâu, tâm bạn càng lắng dịu mà bạn không cần phải làm gì. Vì thế, ngồi 
lâu hơn và ít cử động có vai trò thiệt yêu đôi với việc thiên có sâu hơn được hay 
không. 


Trong các khóa thiền, bạn thường ngồi ít nhất là 30, đi bộ 15”, sau đó lại ngồi 
thiền trở lại, và làm luân phiên nhau như vậy trong suốt cả ngày. Khả năng ngồi 
thiền của bạn sẽ ngày một khá hơn một cách tự nhiên và cuối cùng có thể là ngồi 
được tỪ 3-4 tiếng. 


Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, một ngày ngồi thiền hai lần là rất hữu 
ích. Một khi bạn đã thấy thoải mái, hãy ngồi yên trong suốt thời thiền. Nếu tâm 
vẫn động, hãy áp dụng 6R (6 biết). Thực hành 6R (6 biết) rất có ích trong việc làm 
giảm sự căng thẳng và thiền được sâu hơn. 


Nếu bắt đầu đau nhức, bạn sẽ quán cụ thể xem sự đau nhức này khởi lên thế 
nào. Bạn có thể biết được nêu sự ổau nhức là thực hay không bằng cách đề ý 
chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn đứng dậy. Nếu sự đau nhức biến mất nhanh chóng, 
thì sự đau nhức này là “đau nhức do thiền- meditation pain”, mà trên thực tế, là 
do tâm trí bạn tạo ra và không có tác hại gì cả. Đó chỉ là một sự mất tập trung. 
Nếu sự đau nhức này quay trở lại khi bạn ngồi thiền, cố gắng ngồi yên và áp 
dụng 6R (6 biết). Nếu, khi bạn đứng dậy, sự đau nhức tiếp tục và kéo dài, thì tốt 
nhất là trong tương lai không ngồi như vậy nữa, vì đó có thể là sự đau nhức vật 
lý thực sỰ. 


Nếu chúng ta cố gắng loại bỏ cảm giác khó chịu hay đau nhức, dù là trạng thái 
của tâm hay thân, chúng ta chỉ tạo thêm tham và sân. Điều này như đổ dầu vào 
lửa. Tuy vậy, nếu chúng ta đối mặt với các cảm giác khó chịu một cách cởi mở, và 
không đồng hóa bản thân vào nó (take it personally), chúng ta sẽ quan sát được 
những điều tiêu cực này với tâm lành mạnh, bao dung. Cái ý thức lành mạnh và 
bao dung sẽ dần chuyển hóa những cảm giác khó chịu. Ngoài ra, bạn có thể nhận 


39 


thấy cảm giác khó chịu tuy còn đeo bám, song thái độ của bạn đối với chúng đã 
thay đổi. 


Nếu bạn cảm thấy buồn ngủ khi ngồi trong phòng quá lâu, hãy thử ngồi ngoài 
trời, nhưng trực tiếp dưới ánh nắng. Ngồi ngoài trời thường làm bạn tỉnh ngủ. 
Bạn thậm chí có thể thử ổi giật lùi sau khi đã đi 30 bước. Thay vì quay người lại 
chỉ cần đi lùi về điểm xuất phát. 

Thiền và các lợi lạc của thiền sẽ tăng lên nếu bạn bồi đắp Chánh niệm trong suốt 
cả ngày. MỈm cười và gửi Metta bất cứ khi nào bạn nhớ tới. Khi bạn để ý thấy 
trong người khó chịu, hãy sử dụng ngay 6R (6 biết). Hãy làm điều này với tâm 
trạng vui vẻ, và cười vì thấy cái tâm có thể điên rồ đến mức nào. Nếu bạn tỏ ra 
quá nghiêm túc và cố gắng kiểm soát tâm trí, điều này sẽ chỉ dẫn đến nhiều Tham 
hơn. Bạn có thể mệt mỏi và trở nên chán nản. Vì vậy, hãy thực hành nhẹ nhàng, 
và liên tục nhiều nhất có thể. 


40 


Đưa Metta vào Mọi điều 


Bạn có thể đưa Metta vào mọi việc bạn làm. Nói chung, bạn thường ngồi thiền 
khi ở trong nhà, nhưng bạn cũng có thể mỉm cười và lan tỏa sự hạnh phúc tới 
tất cả các chúng sinh khi bạn ra ngoài. Nếu bạn chuẩn bị đi bộ hoặc đi mua sắm, 
bạn không nhất thiết phải lan tỏa tới Metta người bạn tâm linh. Chỉ cần cảm 
nhận Metta. 


Hãy mỉm cười nhiều hơn. Hãy ghi nhận và sử dụng 6R (6 biết) mỗi khi có những 
điều khó chịu xảy ra. Khi tâm khởi lên cảm xúc khó chịu, hãy xem đó như là các 
cơ hội. Hãy để nguyên những khó chịu, phiền toái đó và khởi lên những tình cảm 
tích cực. Điều này là ý nghĩa của Chánh Tinh Tấn trong Bát Chánh Đạo. 


41 


Tiến bộ và Thiền-na (Jhana) 


Khi bạn tiến bộ trong việc thiền, bạn sẽ thấy nhiều hiện tượng xảy ra. An Lạc và 
các trải nghiệm dễ chịu sẽ khởi phát. Một vài trải nghiệm trong đó sẽ thực sự là 
đáng công sức và thời gian bạn thực hành! 


Lần đầu tiên bạn sẽ thực sự và hoàn toàn loại bỏ được chướng. Bạn sẽ vào 
được “Định thiên na” và sẽ còn tiệp tục “Định” sâu hơn. Bạn sẽ làm bạn với 
nhiêu điêu thú vị như Hỷ, Lạc, Xả, và hơn thê nữa. Thời gian tươi sáng đang đên! 


42 


BrahmaViharas và Niết Bàn 


Phật mô tả về bốn phẩm chất đặc biệt cao quý của tâm. Chúng gọi là Tứ Vô 
Lượng Tâm (BrahmaViharas), bao gồm Từ (Loving kindess - Metta), Bi 
(Compassion - Karuna), Hỷ (Sympathetic Joy - Mudita), và Xả (Equanimity— 
Upekkha). Đây chính là phép thực hành mà bây giờ bạn sẽ bắt đầu. Bạn sẽ đi dần 
qua các phẩm chất khi Metta đã trở nên sâu sắc và tự nhiên hơn, tự nó chuyển 
thành tâm Bi và tiếp là Hỷ và Xả. Bạn không cần phải thay đổi cách thực hành, 
các trạng thái sẽ tự nhiên phát triển và khởi lên. 


Khi bạn trở thành một thiền giả giỏi, bạn chỉ cần tiếp tục thực hành. 
BrahmaViharas sẽ tự nhiên tiến triển, từng nấắc một, mà không cần bạn phải cố 
gắng thực hành từng giai đoạn một. Khi giai đoạn tiếp tới khởi phát, bạn chỉ cần 
đón nhận, cho dù đó là tâm Bi hay Tâm Hỷ, và tiếp tục lan tỏa những tình giác đó 
tới chúng sinh. 


Đây là sự khác biệt quan trọng của cách thực hành này so với với các phép thực 
hành Metta khác. Phật dạy rằng khi thực hành thiền đúng, tất cả bốn dạng thức 
cao cả sẽ tự động khởi phát, cái này sau cái kia, !”. Bạn sẽ học cách lan tỏa các 
trạng thái cao cả này tới sáu phương và tất cả các phương cùng lúc. 


Khi giai đoạn này đến, các Jhanas (Định - Thiền na) sẽ tự động khởi phát. TỪ 
“Jhana - Thiền na” là một từ phức tạp, đã được dịch theo nhiều cách hiểu khác 
nhau, nhưng ở đây, chúng ta định nghĩa “Jhana” là các trình độ hiểu biết. Chúng 
ta không muốn nhằm Jhana này với người họ hàng là “sự tập trung một điểm 
—one-pointed concentration”. Chúng có liên quan, nhưng Jhana ở đây là thiền giả 
nhận thức được các trạng thái của thân tâm, trong khi sự tập trung một điểm thì 
không như vậy. 


Phật dạy rằng chìa khóa của việc hiểu lòng Tham và sự xao nhãng là biết rằng 
thân và tâm là một chu trình không tách rời. Sự căng thẳng và cứng nhắc là một 
trạng thái của thân, trong khi niệm và các hình ảnh là các trạng thái của tâm. 
Chúng ta không chỉ muốn tập trung vào tâm, và còn phải nhận thức được những 
gì đang xảy ra với thân và không được lờ bỏ hoặc đè nén nhận thức này bằng 
việc tập trung một điểm. 


43 


Chúng tôi gọi các trạng thái Jhana này này là “Trí Huệ Tĩnh Tranquil Aware 
Jahanas””. Có tám Jhana (bốn vật chất - sắc giới - và bốn phi vật chất - vô sắc 
giới”. Vượt ra khỏi Jhana vô sắc là cảnh giới Niết bàn. Tâm bạn sẽ trở nên tĩnh 
lặng đến mức sẽ dừng lại. Khi tâm trải qua kinh nghiệm dừng lại, tâm sẽ trở nên 
sáng chói và rõ ràng - và không bị bất kỳ sự khó chịu nào quấy rối, giống như 
một chiếc bảng mà không có gì ở trên đó. 

Lúc đó, ngay khi một trạng thái tâm khởi phát, bạn sẽ thấy được rõ ràng tất cả 
các mối liên hệ và các phân đoạn của cái mà chúng ta gọi là cuộc đời khi chúng 
khởi và dứt. Quá trình này Phật gọi là Duyên khởi (Thập nhị nhân duyên). Có 12 
mắt xích trong mỗi một khoảnh khắc trải nghiệm, và bạn sẽ thấy rõ ràng cách 
các Duyên này khởi và diệt (xuất hiện & biến mất). Bạn sẽ thấy rõ ràng rằng tất 
cả đều phụ thuộc vào lẫn nhau. 


Khi bạn nhìn sâu vào quá trình này, bạn sẽ hiểu, ở một mức độ sâu sắc, rằng tất 
cả các “bộ phận cơ thể” làm nên “tôi” và “bạn” đều là trống rỗng và không có cái 
gọi là “tôi” hay “linh hồn” bất biến. Trải nghiệm này sâu sắc tới mức sẽ dẫn tới 
Niết bàn, và bạn sẽ hiểu bản chất của mọi sự tỒn tại. Bạn sẽ thấy sự giác ngộ 
ngay trong cuộc đời này — và sẽ thấy rất nhẹ nhõm! 


12 Trung Bộ Kinh, bài 43:31, cho thấy sự tiến bộ của việc lan tỏa Tâm Từ tới mọi 
phương hướng. 


Rất nhiều người đã chứng đắc giác ngộ (Niết bàn) như vậy, chỉ thông qua việc 
thực hành những chỉ dẫn đơn giản này, mà không mắt đến hàng năm hay hàng 
thập kỷ. Phật nói, phép thực hành này sẽ mang lại “hiệu quả tức thì”. Trong 
Satipattahaba Sutta (Kinh Tứ Niệm xứ) ở Trung BỘ Kinh, Phật nói rằng chứng đắc 
nhờ thực hành phương pháp này có thể là 7 năm, hoặc chỉ cần 7 ngày. Điều này 
thực sự có thể xảy ra nhanh đến vậy; và chúng tôi đã chứng kiến việc này ở một 
số khóa nhập thất 8 ngày. Vì vậy, hãy thực hành ngay hôm nay, bạn có thể trải 
nghiệm giai đoạn đầu của giác ngộ. Chỉ cần thực hành đúng hướng dẫn! 


44 


Các lợi lạc của Metta 


Thiền Metta mang lại rất nhiều lợi lạc. Trong các bộ Kinh, Phật giảng rằng, bạn 
sẽ đi ngủ dễ và ngủ ngon hơn. Bạn sẽ không gặp ác mộng. Khi bạn tỉnh dậy, bạn 
tỉnh dậy dễ và nhanh hơn. Mọi người đều yêu quý bạn! Các động vật yêu quý 
bạn! Khuôn mặt bạn trở nên rạng rỡ và đẹp hơn. Sức khỏe của bạn sẽ tốt hơn. 
Và đó chỉ là một số trong số vô vàn các lợi ích khác. 


Khi bạn thiền hành Metta, tâm bạn sẽ trở nên tĩnh và sáng hơn, và việc thiền 
hành của bạn cũng sẽ nhanh và dễ hơn. 


45 


Metta trong Cuộc sống hàng ngày 


Hãy tiếp tục ngồi và thiền. Hãy nghe các bài giảng Pháp, đọc sách của chúng tôi, 
và tìm hiểu thêm về các khái niệm liên quan đến phép thiền hành này. Trên 
website của chúng tôi có rất nhiều tài liệu. 

Khi bắt đầu bất kỳ phép thiền hành nào, tốt nhất là bạn nên tập trung hoàn toàn 
vào phép thực hành đó, bỏ qua những phép thực hành bạn đã học ở quá khứ, 
cho đến khi bạn hiểu rõ hoàn toàn phép thực hành mới này. Nếu không, bạn sẽ 
bị nhầm lẫn với các phép thực hành khác hiện đang giảng dạy ở các nơi khác. 


Hãy nhớ rằng chúng tôi không tự nhiên hành thiền theo cách mình tự nghĩ ra, 
mà dựa vào tài liệu Kinh sách của Phật và các trải nghiệm thiên hành trực tiêp. 
Chúng tôi mời các bạn bước cùng chúng tôi theo cách này! 


Cách tốt nhất để trải nghiệm Thiền Quán Trí Huệ Tĩnh (TWIM) là đến học thiền 
trực tiếp với chúng tôi hoặc nếu không, tham gia học trực tuyến. Hãy tham khảo 
trang web của chúng tôi để biết thêm chỉ tiết. 


Khi bạn đã làm chủ được giai đoạn “Đồng hành cùng người bạn tâm linh”, sẽ có 
thêm các hướng dẫn để phá bỏ các chướng và rào cản giúp lan tỏa Metta ra tất 
cả sáu phương. Giáo viên sẽ cung cấp các chỉ dẫn và lời khuyên này cho bạn khi 
bạn sẵn sàng. Đây chính là lúc mà Thiền BrahamaViharas thực sự cất cánh. 


Nhiều hiện tượng mới lạ sẽ khởi phát, và giáo viên sẽ hướng dẫn bạn thêm dựa 
vào tiến bộ của bạn. Có nhiều chỉ dẫn khác cho phương pháp thiền hành này, 
nhưng chúng thuộc vào trình độ cao cấp. Đã có một cuốn sách viết về trình độ 
cao cấp này và tất cả các “Jhana” cao hơn khác, bao gồm cả trải nghiệm “Niết 
bàn”- đó là cuốn “Con đường tới Niết bàn” do David Johnson viết — đang có, miễn 
phí, ở các dạng sách in và sách điện tử. 


Giờ đây, bạn hãy làm chủ khả năng “Đông hành với người bạn tâm linh” một 
cách hoàn hảo, và sau đó liên lạc với chúng tôi để có lời khuyên tiếp theo, hãy 
làm một khóa nhập thât, mua cuôÔn sách tiêp theo như đã nêu ở trên và tự thực 
hành. 


Một lần nữa, khi bạn đi ra ngoài hòa nhập xã hội trong cuộc sống hàng ngày, hãy 
nhớ mỉm cười và lan tỏa Metta tới tât cả chúng sinh. Sử dụng Chánh Tinh Tân đê 


46 


lập trình lại tâm của bạn. Hãy khởi lên các phẩm chất của Metta thay vì để mặc 
cho tâm tản mác hoành hành. 


Nếu bạn đang phải đứng xếp hàng dài ở đâu đó? Hãy lan tỏa Metta. Là người 
thanh toán của một cửa hàng là một việc vât vả, vì vậy bạn hãy mỉm cười với họ 
và tỏ ra thân thiện. 


Bị tắc đường, và bạn không thể di chuyển? Thay vì tỏ ra cáu bẳn, bạn hãy lan tỏa 
Metta với những người lái xe khác. Hãy sử dụng 6R (6 biết) để thay thế tâm bực 
dọc, cáu bẳn bằng tâm vui vẻ và an lạc. Hãy cho một đĩa CD Pháp thoại vào đầu 
đĩa trên ô tô và lắng nghe về Bát Chánh Đạo. Điều này hơn là lãng phí thời gian 
của mình trôi nổi trong cuộc sống. 


Hãy chia sẻ những gì bạn học được với người khác, và để họ được lợi lạc từ 
phép thực hành của bạn. Hãy “trả nợ” cho phép thiền hành này bằng cách đó khi 
bạn đã hiểu và làm chủ được. Đừng cố gắng cải đạo ai đó! Chỉ cần bạn nói về 
những gì đã xảy ra với bạn bằng ngôn ngữ của bạn, và cách phép thực hành này 
giúp bạn hạnh phúc hơn như thế nào. Hãy là một vị Phật thay vì là một Phật tử! 


Không tìm được nhóm thiền chung ở nơi bạn ở? Hãy tự thành lập nhóm của 
riêng bạn. Ngay khi bạn thấy một người có nhu cầu, hãy lập nhóm! Thiển ít nhất 
là 30 một buổi, hãy lắng nghe bài giảng, uống trà, và bàn về những gì bạn đã học 
được. Như vậy, bạn đã vừa tạo xong được nhóm thiền riêng của mình! 


Dần dần, giống như giọt nước nhỏ làm đầy cốc nước to, bạn sẽ giác ngộ được 
hoàn toàn. Điêu đó là có thê nêu bạn làm điêu này ngay hôm nay. Phật đã chỉ cho 
chúng ta con đường. Giờ chúng ta chỉ cân làm theo một cách chính xác. 


Giờ thì hãy đi ngồi thiền! 


47 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 
Trang web của Trung tâm Thiền Dhamma Sukkha: http:/Awww.dhammasukha.org 


SÁCH 


Bản đồ của Phật: Các Giáo huấn Nguyên Thủy về Giác ngộ, sự Tĩnh tại, và Quán 
ở Tâm Biêm của Thiên, Doug Kraft, Grass Valley, CA: Blue Dolphin Publishing, 
2013. 


Vimalaramsi Bhante: 


- _ Hơi thở Tình yêu, lakarta, Indonesia: Quỹ Ehipassiko của Indonesia, 2012; 

- _ Thiên là Cuộc sống, Cuộc sống là Thiên, Annapolis, Dhamma Sukkha 
Publishing, 2014; 

- _ Phật pháp Sống, Tập 1, Annapolis, Dhamma Sukha Publishing, 2012 


Con đường tới Niết bàn, lohnson David, Annapolis, Dhamma Sukka Publishing, 
2017. 


Liên lạc 

Trung tâm Thiền Dhamma Sukkha 
8218 County Road 204 

Annapolis MO 63620 


info@dhammasukha.org 


45 


LỜI CẢM ƠN 


Cuốn sách này do tác giả David Johnson viết và biên tập. Ông cũng đã bổ sung 
thêm nhiều nội dung về các trải nghiệm từ việc thiền hành của các học sinh. Teri 
Pohl, Jens Troger, nhà sáng lập của Bookalope và Daniella Loesch giúp biên tập 
thêm. 


Ngoài ra, chúng tôi cũng xin cảm ơn Sư BhikkhU Bodhi vì đã dịch Trung Bộ Kinh và 
Tương ưng bộ Kinh xuất sắc và các giúp đỡ của Sư trong quá khứ. Chúng tôi xin 
cảm ơn Nhà xuất bản Wisdom Publications đã cho phép sử dụng các trích dẫn từ 
Kinh Anupada, Đoạn sỐ 111 trong Tập Trung BỘ Kinh. 


49 


HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 


Nguyện cho chúng sinh đang khổ được hết khổ 
Bị sợ hãi hết sợ hãi 
Nguyện cho chúng sinh đang hoạn nạn được hết hoạn nạn 
Và nguyện tất cả chúng sinh được giải thoát 
Nguyện cho tất cả chúng sinh được lợi lạc 
Từ lợi lạc của chúng tôi 
Dẫn họ tới mọi suối nguồn hạnh phúc 
Nguyện cho mọi chúng sinh trong các cõi 
Thiên, Địa; Nhân, Phi Nhân 
Đều được hưởng công đức này 
Nguyện cho họ sẽ cùng bảo vệ Phật Pháp dài lâu 


Sadhu, Sadhu, Sadhul 


